HậuNghña: Vụ án tài chánh 14 triệu năm 1972 -p2 


Tiếp theo và hết 


DYV- Thế ông đã báo cáo lại phía thanh tra GSV chưa ? 
HIHA- Rồi, nhưng còn vụ mất con dấu của tỉnh có liên quan gì đến vụ Thái 
Mỹ ? 


DV - Ông cho tôi hỏi tiếp, danh sách mà GSV trao cho ông, ghi ngày tháng 
năm nào và tên người ký tên trên danh sách là ai? 

Ông HTHA. cho hay là danh sách tên người thuộc xã Thái Mỹ phía GSV 
trao không ghi ngày tháng và không có người ký tên. Vì danh sách do GSV 
trao cho cảnh sát đã được đánh máy lại, và phía thanh tra GSV yêu cầu 
phía cảnh sát dựa vào danh sách này đi kiểm tra xem những người có tên 
trong danh sách có những ai hiện cư ngụ tại xã Thái Mỹ. 


Còn vụ mất con dấu của tỉnh trưởng, người viết kể lại vụ mất con dấu năm 
1967. Đối chiếu việc GSV hỏi người viết về vụ mất con dấu, và được phía 
cảnh sát xác nhận là GSV có yêu cầu cảnh sát HN điều tra danh sách Thái 
Mỹ, có thể hiểu được rằng, trước khi đến Hậu Nghĩa, GSV đã nắm trong 
tay các vật chứng về hồ sơ tiền trợ cấp nạn nhân chiến cuộc xã Thái Mỹ. 
Và có thể. thanh traGSV đã phát hiện ra có tới hai con mộc tỉnh trưởng, mà 
nguyên tắc chỉ có 1. Do đó GSV phải đi hỏi xem tại sao có 2 con mộc , mà 
nếu thất lạc , thì mất trong trường hợp nào, mất năm nào, và những ai đã 
biết việc mất con dấu... Trong khi tỉnh trưởng, phó tỉnh và trưởng ty hành 
chánh là người trách nhiệm thời 1967 đã thay đổi. 


Về phía anh bạn Quản thủ két sắt ÑNVK chia sẻ tin tức sau khi gặp trưởng ty 
Ngân khố Gia Định. Thanh tra GSV yêu cầu phía ty ngân khố Gia Định 
cung cấp các danh sách giải ngân thuộc xã Thái Mỹ, và giấy tờ của một số 
dự án khác thuộc các năm 1964 và 1965. Kể cả danh sách xã Thái Mỹ mà 
ĐDB bổ túc sau này ( danh sách thực hiện năm 1972, nhưng tiền đã chỉ vào 
cuối năm 1964 và đầu năm 1965 mà chưa cung cấp hồ sơ giải ngân). 


Theo anh bạn CQTKS lý giải danh sách nạn nhân chiến cuộc xã Thái Mỹ thời 
tiền bạc đã lấy đi từ cuối năm 1964, và đầu năm 1965, nhưng chưa cung cấp 
hồ sơ giải ngân cho ty ngân khố Gia Định. 


Đối chiếu các thông tin có được, hai người chúng tôi đi đến kết luận là vì 

vụ đảo chính 19.02.65 mà quan đầu tỉnh có tham gia và bị ngưng chức tỉnh 
trưởng, cho nên các vị tỉnh trưởng sau này không thể nạp chứng từ giải ngân 
thay thế, bổ túc. 


Khi quan đầu tỉnh thời 1965 được phục chức và làm Tư lệnh SĐÐ vào năm 
1972, có thể đã yêu cầu vị tỉnh trưởng mới được bổ nhiệm (thay thế cố ĐT 
NVT 1972). Vị tần tỉnh trưởng (thời 1972) trước đây đã từng làm Tiểu Khu 
PhóẳHNÑ cho đương kim 'Tư Lệnh SĐÐ, trước đây ông giữ chức TT Hậu 
Nghĩa vào 1964 - 1965. 


Về vụ mất con đấu, như đã viết phần trên, qua các chứng từ lưu lại tại ty 
ngân khố Gia Định, có thể GSV đã so sánh các con dấu (mộc ) đóng trên 
các tài liệu giải ngần thực hiện các năm 1964-1965 và tài liệu giải ngân vào 
năm 1972 mà ĐDB bổ túc sau này. Có nghĩa là nhằm hợp pháp hóa số tiền 
đã lấy ra hồi cuối năm 1964 và đầu năm 1965, trên tài liệu giải ngân, phải 
dùng mộc đóng vào , mà con mộc này thì lại được thực hiện sau năm 1967, 
không phải là con mộc của năm 1965. Cho nên có thể thanh tra GSV đã 
phát hiện về những sai phạm này. 


Ai ra lệnh cho ĐDB thực hiện danh sách nạn nhân chiến cuộc Thái Mỹ năm 
1972 -và báo chí loan tải ĐDB ôm 14 triệu bỏ trốn có liên quan gì đến vụ 
Thái Mỹ ? 

Anh bạn QTKS/ NgV Khiên và tôi sau khi phối kiểm thông tin đã xác định 
việc phía GSV có điều tra vụ Thái Mỹ, và vụ này không liên hệ đến vụ 14 
triệu. Căn cứ vào thông tin anh bạn QTKS hỏi thăm phía ty ngân khố Gia 
Định thì vụ Thái Mỹ đã lấy tiền trước đây rồi, và ĐDB có nhiệm bụ bổ túc 
giấy tờ, một nghi vấn khác chưa được giải tỏa. Đó là khi ĐDB bỏ trốn chỉ 
mang đi có 6 triệu lấy lại từ két sắt của anh bạn QTKS ( Số 6 triệu này đã 
viết trước đây ), Nhưng phía báo chí thì lại loan tải dựa theo thông tin từ 
phía Bộ Nội Vụ thì ĐDB biển thủ 14 triệu . 


Theo anh bạn QTKS lý giải, nhần vụ ĐDB bỏ trốn phía tỉnh khai thêm vào 
để hợp thức hóa số tiền 8 triệu thuộc dự án khác nên mới ra con số 14 
triệu. Vì không nắm được đầu mối như vụ Thái Mỹ (qua tờ giấy carbon bỏ 


vào thùng rác, và con dấu ), nên phía ty Gia Định cũng hạn chế chia sẻ thông 
tin về vụ 14 triệu cho anh bạn QTKS. Có nghĩa là số tiền trợ cấp nạn nhân 
chiến cuộc không tính vào số 14 triệu mà tỉnh (thời 1972) báo cáo cho BNV. 


Vậy trong vụ 14 triệu phía báo chí loan tải, gồm 6G triệu do ĐDB quản lý, 8 
triệu còn lại thuộc dự án nào? Chúng tôi lại chia nhau ra đi tìm kiếm thông 
tin, anh bạn QIFKS thì dò hỏi phía viên chức tại tỉnh, còn người viết đi gặp 
anh NPC (thanh tra GSV). 


Ít ngày sau chúng tôi gặp lại để chia sẻ tin tức về vụ 14 triệu. Phía anh bạn 
QTKS cho hay, tất cả những người liên can, từ ông tỉnh, ông phó, ty tài 
chánh đều kín tiếng không dọ hỏi được gì, trong khi đó phía GSV gặp ai thì 
quan đầu tỉnh cũng biết. Còn tôi đi Biên Hòa 2 lần nhưng không gặp, nhần 
viên cho hay là ông thanh tra đi Sài Gòn họp. 


Mấy ngày sau có người đến báo tin, quan đầu tỉnh muốn gặp tôi. Trước khi 
đi gặp quan đầu tỉnh, tôi có ghé lại văn phòng anh bạn QTKS báo tin, và tôi 
có kể vụ 19.02 cho NV Khiên nghe rằng tôi đã phải " trình diện quan TK 
Phó ĐCH năm 1965... "( chuyện đã kể ) 


Khi tôi đối diện với quan đầu tỉnh, lần này khác hắn với lần liên can đến vụ 
19.2.1965, Quan hỏi thăm vòng vo, nghe nói ...và nghe nói ...( Thực ra 
quan đầu tỉnh đã được báo cáo những ai gặp GSV như đã viết trên ) Rằng 
tôi quen với viên thanh tra lâu chưa, có hay gặp mặt ...Rốt cuộc quan cũng 
vô đề : 


ĐT- Chú có nghe dư luận bàn tán gì về việc thanh tra GSV đến đây điều 
tra ra sao không? Tôi lên tiếng hỏi lại : 


DV-Ông Thanh Tra GSV khi đến tỉnh có gặp ĐT không ? 
ĐT - Chỉ gặp chào hỏi với tính cách xã giao qua loa thôi rồi đi gặp ông Phó 
và một vài người khác . 


DV - Vụ báo chí loan tải ĐDB ôm 14 triệu bỏ trốn, phía thanh tra chưa hỏi 
Đà? 
ĐT - Tuần tới ông ta sẽ đến gặp tôi . 


DV - Đại Tá có nắm rõ vấn đề và đã chuẩn bị các câu trả lời chưa ? 
ĐT- Chưa, chú có ý kiến gì không ? 


DV - Theo tôi, Đại tá nên chia hai vụ ra cho dễ trả lời 
ĐT - Hai vụ gì ? 


DV - Vụ Thái Mỹ và vụ 14 triệu. Thanh tra GSV có hỏi tôi, nhưng không hỏi 
trực tiếp vào vụ Thái Mỹ, mà hỏi về vụ mất con đấu tỉnh trưởng vào năm 
1971... và tôi biết việc cảnh sát đến xã Thái Mỹ điều tra. 

ĐT - Chú có thể nói sơ qua xem tại sao phải chia hai . 


DV - Vụ Thái Mỹ Đại Tá không trực tiếp , không ký vào danh sách hợp thức 
hóa này. Tuy nhiên Đại tá phải tuân lệnh trên kiếm người lo liệu giấy tờ để 
hợp thức hóa vụ Thái Mỹ cho ông Tư Lệnh, nên theo tôi Đại Tá chịu trách 
nhiệm gián tiếp. Còn vụ 8 triệu, Đại tá trách nhiệm trực tiếp vì Đại Tá ký 
nhiều tờ trình liên hệ ... 

ĐT - Nhưng phía ty tài chánh và phía ông Phó đã phê duyệt vào tờ trình tôi 
mới ký. 


DV - Tôi có ý kiến Đại Tá có thể né vụ này trở thành trách nhiệm phụ, 
nhưng Đại Tá có nhớ 14 triệu thuộc những dự án nào không ? 
ĐT - Tôi không nhớ 


Tôi góp ý ....Khi khai báo với thanh tra GSV cần nhãn mạnh việc trách 
nhiệm quân sự là ưu tiên số 1, nêu rõ là tỉnh có nhiều mật khu VC, và 
VC thường hay quấy phá, nên rất bận rộn việc quân sự vì cần lo an ninh cho 
tỉnh ... Nêu chứng cớ là đã được thăng cấp Đại tá tại mặt trận hồi năm 
trước ...Do đó, ít có thời gian chú ý vào mặt hành chánh tỉnh vì đã có ông 
phó tỉnh và trưởng ty tài chánh (Ông Tư Bửu, quê Tha La, Trảng Bàng) lo 
việc chuyên môn . 


Khi thanh tra GSV trở lại tỉnh, tôi có gặp và có hỏi vụ Thái Mỹ là phía thanh 
tra GSV/NPC. có dự tính sẽ thẩm vấn ông Tư Lệnh, hay là do phía Thanh 
Tra quân đội thụ lý. Vì tôi đã biết vụ Thái Mỹ, nên anh NPC cho tôi hay là 
chứng từ đầy đủ, và sẽ trình BNV để cấp trên quyết định. Còn vụ 14 triệu 
thì nhận được câu trả lời là cuộc điều tra chưa kết thúc. Và như đoạn văn 
trên, quan đầu tỉnh cũng né không nói rõ vụ 14 triệu. 


Kết cuộc : 

Khoảng hè 1973 trưởng ty tài chánh rời chức vụ (và nghe nói bị đi tù). Lối 
2-3 tháng sau đến phiên ông phó rời tỉnh, và gần cuối năm 1973 đến quan đầu 
tỉnh ĐCH rời nhiệm sở. Khoảng nửa tháng sau ngày rời nhiệm sở, quan đầu 
tỉnh có mời tôi đi ăn cơm tối tại nhà hàng hải sản ở Đa-Kao.. Có lẽ là để 
ngầm cám ơn về chuyện tôi tư vấn trước đây chăng, nhưng ĐT ĐCH không 
nói ra lý do. Tuy nhiên trong bữa cơm, quan đầu tỉnh tâm sự là "còn giữ 
được lon Đại Tá, nhưng phải đi vùng 4, và từ nay sẽ không được giữ chức 
vụ hành chánh. " 


Phía Quan Tư lệnh thì lúc đó nghe dư luận đồn đoán ngoài chuyện "Thái Mỹ 
, còn liên can đến vụ buôn bán gạo với "Bà 10 A." Gò Dầu. Và tên của 
quan Tư lệnh đứng đầu trong danh sách trên 70 sĩ quan buộc phải giải ngũ 
cuối năm 1974. Vụ việc được hai bác Đắc và Huy chia sẻ trước đây : 
"[...]Thượng tuần tháng 11 năm 1973, do liên quan đến việc nhận hối lộ 
trong vụ buôn lậu quân trang quân dụng lúc bấy giờ. 
Ông bị câu lưu sau khi bàn giao chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 25 Bộ binh 
lại cho Đại tá Nguyễn Hữu Toán. 

Ông bị đình chỉ quân vụ và bị quản thúc tại gia đợi lệnh của 

Tòa án Mặt trận Quân sự. Cuối năm 1974, ông bị tạm giam tại 
Đề lao Chí Hòa để chờ điều tra. [...] " 


Trở về câu chuyện của ĐDB, theo lời kể của anh bạn QTKS/NVK, khoảng 
đầu năm 1975, trong một dịp tình cờ, anh bạn QTKS có gặp vợ ĐDB tại Sài 
Gòn, và có hỏi thăm... Bà ta cho hay số tiền chồng bà ta mang đi không bằng 
nửa số tiền mà báo chí loan tải. Và ông bạn Chánh văn phòng tỉnh HN/VTK 
cũng chia sẻ thông tin là sau 1975 có gặp ĐDB, và nghe đương sự nói: ” 
thấy cha con chúng nó ăn qúa nên ăm một chút làm vốn ". 

Hết 

ĐV 


